WikipediA 


Camíranglais 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Camíranglais, Prancanglais, hoặc Prancamglais (tính 
từ tiêng Pháp camerounais, franẹais, và anglais ) là một 
ngôn ngữ của Cameroon dựa trên tiêng lóng Pháp với sử 
dụng rộng rãi của các từ tiêng Anh, creole và các ngôn 
ngữ địa phương của Cameroon. Biệt ngữ này có thê 
hiêu đưỢc bởi một người nói tiêng Pháp, ngoại trừ một 
sô thuật ngữ mưỢn từ tiêng Anh và ngôn ngữ khu vực 
của Cameroon. 

Nói vê Camíranglais,' không cân thiêt phải dùng đên 
việc thay thê các điêu khoản một cách có hệ thông. 

Trong thực tê, thuật ngữ camữanglais cụ thê và thuật 
ngữ tiêng Pháp tương ứng có thê thay thê cho nhau. 

Tiêng Pháp và tiêng Anh là ngôn ngữ chính thức của Cameroon, nhưng hơn 250 ngôn ngữ đưỢc sử dụng 
ở quôc gia này, khiên việc giao tiêp trở nên khó khăn nêu không có ngôn ngữ chung. Camíranglais nôi 
lên vào giữa những năm 70 sau khi thông nhât đât nước nói tiêng Pháp với người nói tiêng Anh nói 
tiêng Anh. Điêm xuât phát có thê là các chợ, cảng và sân vận động của các thành phô lớn của 
Cameroon. Nó đã trở thành môt từ cuôi năm 1990, trên hêt nhờ vào việc sử dụng nó bởi các nhạc sĩ nôi 
tiêng. 

Camíranglais rất phổ biến ở các trung tâm đô thị đông đúc, nơi có sự hiện diện của người nói tiếng Anh 
và người Pháp nói tiêng Anh rât cao. Hôn hỢp ngôn ngữ là phô biên trong những người trẻ tuôi của đât 
nước, và đôi thủ Creole là ngôn ngữ chung phô biên nhât. 

Camữanglais gây lo ngại cho các nhà giáo dục, những người sỢ rằng biệt ngữ này có thể cản trở cả việc 
tiếp thu tiếng Pháp và tiếng Anh thông thường, trên thực tế là một lối tắt đến song ngữ thực sự. 


Camtranglais 


Francanglais 

sử dụng tại 

Cameroon 

Thời điểm 

1970 

Phân loại 

Nhóm ngôn ngữ Pháp 
Creole 


■ Camtranglais 


Mục lục 

Một Số từ ngữ điển hình 
Xem thêm 
Tham khảo 
Liên kết ngoài 


Một số từ ngữ điển hình 


Camtranglais 

Tiếng Pháp 

Dịch sang tiếng Việt 

On va all back au mboa 

Nous allons tous rentrer au pays 

Tất cả chúng ta sẽ về nhà 

Le mbom ci est trop chiche 

Ce gars est ingrat 

Người này vô duyên 







Les ways fort 

Les histoires intéressantes 

Câu chuyện thú vị 

Je wanda 

Ọa m'étonne 

Nó khiến cho tôi ngạc nhiên 

II timba à mon cousin 

II resemble à mon cousin 

Có vẻ như anh ấy trông giống người họ của tôi 


Xem thêm 

■ Tiếng Edvvondo 

Tham khảo 
Liên kết ngoài 

■ Bản mẫu:Cita web 

■ Bản mẫu:Cita web 

■ Bản mẫu:Cita web 

■ Bản mẫu:Cita web 


Lấy từ “https://vi. wikipedia.org/vv/index. php?title=Camfranglais&oldid=50709551” 


Trang này đưỢc sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 3 năm 2019 lúc 15:13. 

Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự; có thế áp dụng điều khoản 
bố sung, với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng và Quy định quyền riêng tơ . 
VVikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của VVikimedia Foundation, Inc., một tố chức phi IỢÍ nhuận. 







